Giao Phan Vinh 

Ban Cong Ly Va Hoa Binh 

So: 07/13CL-HB Xa Dodi, ngay 23 thdng 7 nam 2013 

V/v: Benh vuc cong ly cho 

luat su Le Quoc Qudn trong vu an 

duoc coi la tron thue. 

Sau khi nghien cuu dan keu cuu va toan bo ho so vu an tron thue ma luat su Le Quoc Quan, 
giam doc cong ty TNHH giai phap Viet Nam, bi truy to, dong thuan vdi cong luan Viet Nam 
va quoc te, Ban Cong Ly va Hoa Binh giao phan Vinh khan thiet benh vuc cong ly de bao ve 
quyen can ban cua cong dan. 

Le Quoc Quan duoc moi nguoi biet den la mot luat su tre, mot blogger nang dong, mot nha 
tranh dau khong met moi cho nen dan chu Viet Nam. Khong ai phu nhan ong co nhiet huyet 
giup do nguoi ngheo, khao khat dong gop cho cong bang xa hoi, ton trong quyen tu do ton 
giao, tu do ngon luan, tu do lap hoi, co xuy da nguyen - da dang de giup dat nude thoat ra 
khoi tinh trang tri tre va tham nhung, chan hung nen giao due dang bi khung hoang, phan doi 
xam luge cua Trung Quoc de bao ve toan ven chu quyen lanh tho dat lien, khong phan va bien 
dao cua quoc gia. Day duoc coi la nguyen nhan lam cho luat su Le Quoc Quan luon bi chinh 
quyen Viet Nam theo doi va tim each ham hai. 

Tu viec sach nhieu, cam each, bat bo, giam giii dai han nhieu lan ma khong co can cu phap ly 
cua chinh quyen Viet Nam ke tu khi luat su Le Quoc Quan tro ve nude sau khi tham du khoa 
hoc ve "xay dung xa hoi dan su" do to chuc Quoc gia Ho tro Dan chu (National Endowment 
for Democracy) d My cap hoc bong, viec cong an Ha Noi, sau mot loat dong thai bat cong von 
da tung hanh xu voi nhung nha tranh dau cho nhan quyen va dan chu tai Viet Nam, bat tarn 
giam luat su Le Quoc Quan ngay 27/12/2012 voi cao buoc toi "tron thue" trong tu each la 
giam doc cong ty TNHH giai phap Viet Nam, da lam cho cong luan lo ngai ve noi dung va 
ban chat cua vu an. Dau la su that? 

Vuot qua nhiing nguyen tac to tung cua mot vu an kinh te, sau gan bay thang tim each khep 
an, toa an nhan dan thanh pho Ha Noi da co quyet dinh dua vu an ra xet xu vao ngay 
9/7/2013. Tuy nhien, lien trudc ngay xet xu, co quan nay lai dot xuat thong bao hoan phien 
toa chi vi ly do tham phan chu toa phien toa bi cam cum. 

Tu nhung uan khuc ldn do, chung toi da nghiem tuc nghien cuu vu an va phat hien nhiing noi 
dung quan trong dan den viec dong thuan voi cong luan rang: vu an "tron thue" theo dieu 161 
Bo luat hinh su Viet Nam ma chinh quyen khoi to va bat tarn giam luat su Le Quoc Quan, 
giam doc cong ty TNHH giai phap Viet Nam, chi la kich ban duoc dan dung de che day am 
miru chinh tri chong lai mot nha tranh dau on hoa cho nhan quyen va dan chu, lam lung lac 
tinh than dan toe cua the he tre. 

Bang chung thn nhat, Viet Nam da tim moi each bat luat su Le Quoc Quan bo tu khong can 
toi danh va chang can luat phap: lan 1: bat 100 ngay, khong co bang chung roi tha tu do trudc 
ap luc cua cong luan; lan 2: bat giam 1 1 ngay vi cho rang luat su Le Quoc Quan co hanh vi 
gay roi, roi cung khong co toi danh nen tha; lan 3: bat va co tinh dua luat su Le Quoc Quan 
vao trai cai tao khong giam giii 2 nam theo kieu vu an doi voi chi Bui Thi Minh Hang, nhung 
vi Quoc Hoi bai bo luat cai tao khong xet xu nen chinh quyen da ra quyet dinh giao due tai dia 
phuong. Cuoi cung, khong ngoai tien trinh do, nha cam quyen bat luat su Le Quoc Quan vi toi 
tron thue la dieu de hieu. 

Bang chung thu* hai, he thong tu phap Viet Nam hoan toan khong co co so khoi to luat su Le 
Quoc Quan ve toi tron thue, vi theo luat phap Viet Nam hien hanh, thi bat buoc co quan Thue 
phai lam viec trudc. Trong vu an nay, chinh quyen da lam nguoc quy trinh do, cong an Ha Noi 
ep co quan thue lam va trong khi co quan thue chua lam thi cong an da bat nguoi va tich thu 
het moi ho so giay to cua cong ty, ke ca con dau, dieu ma luat phap khong cho phep. Dac biet, 
theo cac quy dinh ve khai nop thue hien hanh tai Viet Nam dua tren Thong tu so 60/2007/TT- 



1 



BTC ngay 14/6/2007 cua Bo tai chinh hu&ng dan thi hdnh mot so dieu cua ludt qudn ly thue, 
Thong tu so 130/2008/TT-BTC ngay 26/12/2008 cua Bo tai chinh hu&ng dan thi hdnh mot so 
dieu cua Ludt thue doanh nghiep vd hu&ng dan thi hdnh Nghi dinh so 124/2008/ND-CP ngay 
11/11/2008 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hdnh mot so dieu cua Ludt thue doanh nghiep 
va Nghi dinh so 98/2007/ND-CP ngay 7/6/2007 ve viec nop thue doanh nghiep, thi nhung 
hanh vi vi pham thue cua luat su Le Quoc Quan neu co thi cung chi bi xu phat hanh chinh va 
buoc chi tra toan bo thue cu va phat sinh. 

Bang chung thu ba, trong lich su tu phap Viet Nam, chua mot ai bi bat khan cap vi toi tron 
thue. Vay ma luat su Le Quoc Quan, anh Le Dinh Quan va chi Nguyen Thi Oanh lai bi bat 
khan cap, voi hang tram cong an an ninh. Rieng chi Oanh lai bi bat vao ban dem trong hoan 
canh dang mang thai. Sau do, chi duoc cho tai ngoai nhung lai bi say thai lien sau do va bi suy 
giam nang ve sue khoe thai phu. Day chinh la hau qua cua hanh vi vi pham nghiem trong 
khoan 2 dieu 88 Bo luat to rung hinh su nam 2003: "Doi v&i bi can, bi cdo la phu nit co thai 
hoqc dang nudi con du&i 36 thdng tudi, la ngu&i gid yeu, benh nang ma co noi cu tru ro rang 
thi khong duac tarn giam ma dp dung bien phap ngdn chqn khde. " Theo cac luat su tham gia 
vu an nay thi viec bat luat su Le Quoc Quan va nhung nguoi khac trong vu an deu khong tuan 
thu quy dinh tai Dieu 80 Bo luat to tung hinh su Viet Nam, va nhat la da co nhieu sai pham 
nghiem trong ve thu tuc to tung hinh su. 

Bang chnng thu tn, viec dieu dong cong an an ninh thay vi cong an kinh te de dieu tra hoan 
tat vu an la bang chung cu the quan trong chung minh tinh chat chinh tri cua vu an (xem 
Quyet dinh so 3449/QD-CAHN-PX13 ngay 18/10/2012 cua giam d6c cong an thanh ph6 Ha 
Noi ve viec dieu dong can bo). Nhat la da co bang chung lam gia ho so de hoan tat vu an vi 
trong cac but luc ho so co nhiing van ban trudc can cu van ban sau xet ve mat thoi han. Day la 
dieu ly giai tai sao co quan to tung tu choi viec luat su tham gia vu an ngay tu dau theo quy 
dinh cua phap luat ve to tung hinh su. 

Bang chung thn nam, ke tu ngay khoi to vu an va bat tarn giam cac bi can, cho den nay thoi 
han vu an da vuot qua cac quy dinh to tung nhung vu viec van chua duoc dua ra xet xu. Trong 
khi chi Nguyen Thi Oanh da mat dua con dau long cua minh sau khi bi bat va bi tarn giu, luat 
su Le Quoc Quan va anh Le Dinh Quan van bi giam trong dieu kien het sue thieu thon, khac 
nghiet va chua duoc gap nguoi than nhu phap luat cho phep. Hon nua, theo luat to tung, voi 
toi danh tron thue, thoi han tu khi toa an thu ly ho so vu an cho den ngay xet xu la khong qua 
45 ngay, nhung thue te, luat su Le Quoc Quan va anh Le Dinh Quan da tiep tuc bi giam khong 
xet xu hon 3 thang. 

Bang chung thu" sau, gia dinh va nguoi than cua luat su Le Quoc Quan, nhung nguoi hoan 
toan khong lien quan den vu an, van thuong xuyen bi sach nhieu, gay ap luc vo ly va bi doi xu 
rat bat cong trong cuoc song. Cong ty TNHH giai phap Viet Nam khong the hoat dong do bi 
trich thu trai phep con dau va cac phuong tien can thiet. Dac biet, trong thoi gian Luat su Le 
Quoc Quan bi bat giu, khong chi tru so cong ty ma ca nha rieng cua gia dinh cung it nhat 3 lan 
bi kham xet tuy tien. 

Voi tat ca nhiing noi dung tren, cung voi cong luan Viet Nam va quoc te, chung toi khan thiet 
de nghi Toa an nhan dan thanh pho Ha Noi ra quyet dinh dinh chi vu an, tra tu do vo dieu 
kien cho luat su Le Qu6c Quan va nhung nguoi lien quan, dong thoi buoc nhung nguoi co 
trach nhiem boi thuong xiing hop cho ho va gia dinh. Neu chung ta ton trong Su That thi day 
la chon lua duy nhat. 

Tran trong. 



BAN CONG LY VA HOA BINH 
GIAO PHAN VINH 



2 



